Chỉ Có Allah Mới Là Dang Công Bằng 


[ Tiếng Việt — Vietnamese — gu | 


Abu Zaytune Usman Ibrahim 


Kiểm duyệt 
Abu Hisaan Ibnu Ysa 


2011 - 1432 


lslœrmHouse... 


) الفيتنامية‎ 44V « 


ابو زيتون عثمان إبراهيم 


مراجعة: محمد زین بن عيسى 


2011 - 1432 


lslœrmHouse... 


صت ضاي .> Z2‏ 
جني NG‏ 


Con người được Allah tạo ra với bản chất luôn 
hướng tới sự công bằng. Một đứa bé dù chưa biết nói, chưa 
biết nhận thức gì cả nhưng nó sẽ òa khóc nếu như có ai đó 
giật lấy đồ trong tay của nó bởi vì hành động đó là không 
công bằng với nó. 

Là còn người thì bất kỳ ai cũng đều không muốn 
người khác bêt công với mình dù ít hay nhiều, lớn hay nhỏ. 
Một người tốt bụng cho một người láng giêng. của y mượn 
một chiếc lược chải đầu nhưng người láng giêng của y đã 
không trả lại cho y. Tuy chiếc lược không đáng giá là bao 
nhưng người tốt bụng cảm thấy không hài lòng chút nao vì 
người láng giếng đã không công bằng với y. 


Như vậy, con người dù là thành phần nào đi chăng 
nữa thì vẫn muốn được đối xử một cách công bằng, ngay cả 
một người nào đó thường làm điều bất công với người khác 
thì y cũng không thể hài lòng nếu có ai đó có hành vi không 
công bằng với y. 

Con người muốn được công bằng nhưng thé giới 
trần tục này không phải lúc nào cũng được công bằng như ý 
muốn. Con người đã thiết lập, chỉnh sửa, cải biên biết bao 
nhiêu nguyên. tắc, bao nhiêu luật lệ với mong muốn con 
người được sông trong sự công bằng nhưng rồi con người 
vẫn bị bất công vì những luật lệ và những nguyên tắc do 
chính con người làm ra vẫn không đảm bảo tính công bằng, 
và ngay cả chính bản thân con người tuy lúc nào cũng muôn 
được đối xử công bằng nhưng chính bản thân họ nhiều khi 


3 


lại không công bằng với người khác. Bởi lẽ đó, Allah đã 
chọn Islam làm nguyên tắc và luật lệ cho nhân loại vì đó là 
nền công lý được ban xuống từ Ngài, một Đắng tuyệt đối 
công bằng. 


Do đó, người Muslim tin tưởng nơi Allah luôn luôn 
cảm thấy an tâm, lúc nào y cũng sông một cách thanh thản 
và vui vẻ vì y biết rằng dù ai đó bất công với y, dù lớn hay 
nhỏ, nhiều hay ít thì vào Ngày Sau y sẽ được Allah đứng ra 
đòi lại công bằng cho y, Allah sẽ bắt người đó trả lại tất cả 
mọi công băng cho y không thiếu sót một điều gì. 

Người Muslim luôn kiên định trong lòng vì mỗi 
ngày khi cầu nguyện y đều đọc lên bài kinh Fa-tihah với nội 
dung: “Mọi lời ca ngợi kính dâng lên Allah, Đắng Chủ Tế 
của toàn vũ trụ, Đắng rất mực Nhân từ và rất mực 
Khoan dung, vị Vua (vị thẩm phán tối cao duy nhất) của 
Ngày Phán Xét,...”. Ngày phán xét là ngày mà Allah sẽ xét 
xử công bằng một cách tuyệt đối bởi vì Ngài đã phán bảo: 


(Og 74 5 مِثْقَالَ‎ J4 خَيْرَا 22 © وَمَن‎ 355 d4 Jani 225) 

۸ - ۷ الزلزلة:‎ 
{Ai làm việc thiện dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó * 
Ai làm việc xấu và tội lỗi dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ 
thấy nó (Chương 99 — Azzalzalah, câu 7,8), Allah phán ở 
chương khác: 


3 


563 #& فى الصُور قلا NG kang c6 otil‏ يَكَسَاءَلُونَ4 المؤمنون: 
٠١١‏ 


€Rồi khi Tiếng còi tận thế được thêi lên, thì Ngày đó sẽ 
không có tình máu mủ ruột thịt giữa bọn chúng và cũng 
sẽ không có ai hỏi thăm ai) (Chương 23 — Al-Muminun, 
câu 101). 


Vào ngày kinh hoàng đó tất cả mọi người đều chỉ 
biết lo cho bản thân mình, không ai nhờ cậy ai cũng chẳng ai 
có thể bảo hộ cho ai cả. Nói về ý nghĩa của câu kinh 101 
chương Al-Mu'minun trên đây, bộ Tafseer Ibnu Kathir đã 
dẫn lời của Sahabah Ibnu Mas-ud 4# rằng Nabi Muhammad 
% nói: “Vào Ngày Phán xét, Allah sẽ triệu tập lại tẤt cả 
mọi người từ lúc ban đầu cho tới lúc cuối cùng. Sau đó, 

có tiếng gọi bảo: Ai có điều gì bất công thì hãy đến đây 

để lấy lại sự công bằng của mình! Lúc bấy giờ, ai nấy 
cũng vui mừng vì được trả lại sự công bằng, họ vui mừng 
ngay cả sự công bằng đó được lấy từ cha, con, hay vợ 
(chồng) của mình cho dù nó chỉ là một điều rất nhỏ 
nhoi”. 


: Trong chương 80 — A’basa, Allah cũng phán bảo về 
điều này, Ngài phán: 
© wah Per © asi مِنْ‎ 4Ï 2X £ø © UA جَآءتِ‎ 66 


<.WY عبس:‎ 40) ii GE 1y 262 أمْرِي‎ BI O s0 e2) 


Và khi Tiếng còi chát chúa xảy đến, ngày đó mỗi người 
sẽ chạy bỏ anh em của mình, bỏ cả cha lẫn mẹ, bỏ cả vợ 
và con cái. Ngày đó mỗi người lo âu cho bản thân đủ làm 
y quên bing người khác} (33 — 37). 


Trên cuộc sống trần tục, con người có thể dùng tiền 
bạc và tài sản để đút lót, hối lộ và mua chuộc lẫn nhau. 
Những người giàu trên cõi đời này có thể đùng tiền để đổi 
trắng thành đen, có tội thành không có tội, một tên tội phạm 
có thể dùng tiền dê trốn tránh tội lỗi của y nếu y biết cách lo 
lót và mua chuộc vị thẩm phán hay thuê mướn một gã luật 
sư mồm mép biện hộ cho y thoát tội, còn một người nghèo 
khó khi bị đối xử bất công không đủ tiền để chạy lo thưa 
kiện thì không thể đòi lại công bằng, .. Đó là những gì trên 
thé gian này, còn ở Ngày Sau sự hối lộ, lo lót, mua chuộc sẽ 
không còn nữa bởi Allah là Đắng Công Bằng và Ngài không 
cần đến tiền bạc. Ngài phán: 


١١ فاطر:‎ (4 41 25 24 ấu الله‎ Ú ¿ái c5Í GAN Gối o 


411351 nhân loại! Các ngươi là những người nghèo cần đến 
Allah còn Allah là Ding Giàu có đáng ca tụng) (Chương 
35 — Fatir, câu 15). 

Trên cõi đời này, ngoài tiền bạc và tài sản, con 
người cũng có thể nhờ cậy vào quyền hành và thế lực dé đàn 
áp những kẻ yếu đuối hơn mình và che đậy tội lỗi của bản 
thân nhưng vào Ngày Phán Xét, mọi quyên lực sẽ không còn 
nữa mà chỉ có một quyền lực tối cao duy nhất của Allah, 
Đắng quyền năng trên mọi thứ, Ngài phán: 


(أَنَّ الوه َِّ (UA‏ البقرة: ٠٠١‏ 


{Qua thật tất cả mọi quyền lực và sức mạnh đều trong 
tay Allah duy nhât (Chương 2 — Albadarah, câu 165). 
Ở các phiên tòa xét xử trên cõi đời nay, người làm 
chứng có thê gian đôi nói không đúng sự thật, vật chứng có 
6 


thê làm giả mạo nhưng ở phiên tòa xét xử của Allah, không 
ai có thể giả đối nửa lời bởi không ai được đôi co vào Ngày 
đó, Ngày mà Đại Thiên thần Jibril ##' và các Thiên Thần 
khác đứng thành hàng, không ai được nói ngoại trừ người 
nào mà Ngài cho phép và y chỉ nói điều đúng sự thật. 
(Chương 78 — An-Naba", câu 37, 38). 


Vào Ngày Phán Xét, tất cả mọi người đều có nhân 
chứng và vật chứng hắn hoi, không ai có thể che đậy tội lỗi 
của mình. Vật chứng của họ là những quyền số do chính các 
Thiên Thần ghi chép mọi hành động tốt xấu của họ, Allah 


KAEN jp‏ عن tu É © đai JAN s2 padi‏ من قول إل 
(Ã s6 52 214)‏ ق: ٠۸-۱١‏ 


{Khi hai vị Thiên thần ghi chép ngồi bên phải và bên trái 
thì không một lời nào được con người thôt ra mà họ lại 
không theo dõi và ghi xuông) (Chương 50 — Qaf, câu 17, 
18). 


Nói đến câu kinh này thì có một câu chuyện nhỏ về 
Imam Ahmad. Có một khoảng thời gian ông bị bệnh rất 
nặng, vào những lúc cơn đau hoành hành thì ông cũng hay 
rên rỉ vì cơn đau nhức nhối dữ đội, nhưng kê từ lúc ông chợt 
nhớ đến hai câu kinh trên thì ông không còn rên rỉ nữa dù 
cơn đau có hoành hành cỡ nào. Các con ông không thấy cha 
rên rỉ mỗi khi lên cơn đau như lúc trước nữa mới bèn hỏi: 
Sao cha yên lặng quá vậy thì ông nói: Cha nhớ trong Qura’ n 
Allah có phán rằng các vị Thiên thần sẽ ghi chép tất cả mọi 
hành động của người bề tôi, nên cha không muôn vị Thiên 
thần ghi chép vào sô những tiếng rên than vån của cha. 


7 


Còn những nhân chứng của mọi người vào Ngày 
Phán Xét chính là các vị Thiên Thần tuyệt đối trung thực, và 
chính thể xác của họ cũng sẽ là nhân chứng kể hết mọi hành 
động tội lỗi của họ, mọi bộ phận của cơ thể họ từ tay, chân, 
mắt, mũi,... đều biết nói trừ chiếc lưỡi, ngay cả lớp da cũng 
sẽ biết nói và được cho làm chứng dê kê tội chủ nhân của nó. 
Allah phán: 


)1+ اد > 23322 e Saka para‏ يما کانوا Okan‏ © وَقَالوا 


٠١ فصلت:‎ Geh E ت انظ‎ săn ۲ طت‎ ke teke لوو لم كد‎ 
Nz 


€Đôi tai, cặp mắt và da của chúng sẽ làm chứng chống lại 
chúng về những điều mà chúng đã từng làm. (Lúc bấy 
giò) chúng sẽ bảo lớp da của chúng: “Tại sao ngươi làm 
chứng chống lại ta ?” (Các lớp da sẽ) đáp lại (lời chúng): 

“Allah khiến chúng tôi nói giỗng như Ngài khiến cho mọi 
vật đều nói.” (Chương 41 — Fussilat, câu 20, 21). Về câu 
kinh này, ông Ibnu Kathir đã đưa ra một Hadith rằng con 
người đã đôi co với Allah vào Ngày phán xét. Hadith do ông 
Anas bin Malik كه‎ thuật lại: Có một ngày nọ, Nabi # đang 
ngồi cùng với chúng tôi thì bỗng dưng Người cười, rồi 
Người hỏi: “Sao các người không hỏi có chuyện gi mà ta 
cười ?” Họ mới bèn hỏi: “Ta Thiên Sứ của Allah, có 
chuyện gì khiến Người cười như vậy?” Người bảo: “Ta cảm 
thấy thật ngộ nghĩnh cho việc người bề tôi lại dam đôi co 
với Allah vào Ngày Phan xét, y nói: Ôi Thượng 26 của 
tôi, Chẳng phải Ngài đã hứa là sẽ không bất công với bề 
tôi đó sao? Allah bảo: Đúng vậy. Y nói tiếp: Quả thật bề 
tôi không muốn ai khác làm nhân chứng cho bề tôi ngoại 
trừ chính bản thân bề tôi mà thôi. Allah bảo: Chẳng lẽ 


8 


TA và các vị Thiên Thần chuyên ghi chép chưa đủ hay 
sa0...” 


Cũng bởi lẽ trên mà Allah đã khiến chân, tay, mắt, 
mũi và cả da làm chứng cho chủ nhân của nó vào Ngày mà 
không có sự công băng nào ngoài sự công băng tuyệt đôi của 
Allah. 


Chắc chắn có người sẽ nói, Nếu Allah am tường mọi 
thứ và có quyên năng trên mọi thứ thì Ngài cân chi dên việc 
làm chứng của các vị Thiên thân và những tạo vật của Ngài. 

Đúng vậy, chỉ một mình Allah thôi cũng đã đủ rồi 


bởi vì Ngài là Đắng am tường, Đắng nghe thấy và biết được 
mọi thứ. Ngài phán: 


KN NG NE وَرَفَةٍ‎ ya Bi وَمَا‎ WE AN فى‎ 6 222 
e4 CS NG رظب‎ NG Ni لمت‎ 


{Ngài biết rõ mọi vật trên đất liền cũng như mọi vật dưới 
biển cả. Và không có một chiếc lá nào rụng xuống từ trên 
cây cũng như không một hạt giống nào chôn sâu dưới cái 
u tối của đất đai mà Ngài không biết) (Chương 6 - Al- 
Anam, câu 59), Allah phán ở chương khác: 


tỳ‏ ڪون من MAD 2 Ý 8E số‏ ولا حع إلا هو سَادسْهُمْ وَل 
ii‏ فين كلك 4Í Ấ;‏ ا 22 2442 أَيّنَ GK Ú‏ المجادلة: ٠‏ 

{Không có một cuộc mật nghị nào giữa ba người mà 
Ngai (Allah) không là người thứ tư tham dự với họ, nêu 


là cuộc mật nghị giữa năm người thì Ngài sẽ người thứ 
sáu tham dự với họ, và dù bat kỳ cuộc mật nghị nào đi 


9 


chăng nữa có số người ít hơn hay nhiều hơn thì bất cứ 
lúc nào Ngài cũng luôn tham dự cùng với họ.È (Chương 
58 — AI-Muja-dilah, câu 7). 


Như vậy, một mình Allah thì đã đủ để phán xét một 
cách chính xác, không có gì có thể qua mặt được Ngài. Do 
đó, Ngài không cân một nhân chứng nào khác kê cả các vị 
Thiên thần. Tuy nhiên, vì Ngài là Đẳng công bằng, Ngài 
muốn thể hiện sự công bằng trước đám bûy tôi của Ngài để 
họ phải khâm phục, chẳng phải Ngài đã để cho các bộ phận 
cơ thể của người bê tôi làm chứng cho chủ nhân của nó đó 
sao ? 

Một lời khuyên cho những ai tin tưởng Allah và 
Thiên sứ của Ngài răng hãy an lòng và bình thản. Dù có bị 
kẻ nào đối xử bất công như thế nào đi chăng nữa nhưng 
không thê đòi lại công bằng thì hãy cố ging kiên nhẫn, rồi 
mai đây vào Ngày Phán Xét, chắc chăn Allah sẽ đòi lại công 
bằng cho chúng ta không thiếu hụt một điều gì. 


Cầu xin Allah làm vững lòng đám bầy tôi của Ngài ! 


Xin Ngài hãy soi sáng và hướng dẫn họ trên con 
đường ngay chính ! 

Cầu xin Ngài hãy tha thứ mọi tội lỗi của bay tôi 
cũng như xin Ngài châp nhận các việc làm tôt thiện của bây 
tôi ! 


Tác giả 
Abu Zaytune Usman Ibrahim 
10 


